Vách tắm kính tiêu chuẩn là gì? 


Vách tắm kính tiêu chuẩn là thuật ngữ chỉ những bộ vách tắm kính sử dụng bộ phụ kiện 
thuộc phân khúc trung cấp, phổ thông. Các sản phẩm thuộc phân khúc này sẽ có các kết 
cấu, kiểu dáng cơ bản, phụ kiện được làm bằng inox 304, xử lý bề mặt bằng phương pháp 
mài xước hoặc mài bóng phổ biến. 


HIWIN” 


€2VING YOU A CÔOMOSTABA (I1 


Bộ phụ kiện vách tắm kính tiêu chuẩn 


Bên cạnh yếu tố về tính thẩm mỹ thì chức năng của sản phẩm là không thay đổi. Chức 
năng của vách tắm kính là ngăn cách, phân chia khu tắm riêng biệt với khu vực vệ sinh 
khác như bồn cầu, chậu lavabo,..Vách tắm kính giúp phân chia khu ướt và khu khô giúp 
khu vệ sinh trở nên sạch sẽ và an toàn hơn. 


Ưu điểm của vách tắm kính tiêu chuẩn 


Vách tắm kính tiêu chuẩn mang đủ tất cả vai trò và chức năng của 1 bộ vách tắm kính 
bình thường. Do đó, những ưu điểm có thể kể đến là khả năng đáp ứng nhu cầu cơ bản 
của người dùng về 1 bộ vách tắm kính như: 


‹« Phân chia khu vực tắm 
Phân chia khu vực tắm với các khu vực vệ sinh khác như khu bồn cầu, khu chậu lavabo, 


gương soi lavabo, khu vực móc treo, giỏ đựng,...Từ đó giúp nhà tắm được phân chia khoa 
học hơn, kỷ luật hơn, nâng cao giá trị cho công trình. 


Öồ Tạo không gian thoải mái 


Bằng cách tạo ra những vách ngăn bằng kính thì phòng tắm kính giúp kiện tạo ra một 
không gian tắm thoải mái, cảm giác an toàn, được bao bọc hạn chế gió lạnh. Bạn có thể 
tự tin sử dụng vòi hoa sen mà không sợ bắn nước ra ngoài, làm ướt tường, nền, ướt đồ 
khô,.... Một số, phòng tắm kính được làm mờ bằng nhiều phương pháp, do đó sẽ tạo được 
sự riêng tư nhất định. 


V0e( YOU Á COMe4O4TAB(4 1001 


š HIWIN'" .& K> = 7Ä 


Phòng tắm kính giúp ngăn cách và tạo không gian thoải mái cho người dùng 
« Tăng tính thẩm mỹ cho công trình 
Vách kính phòng tắm tiêu chuẩn sử dụng vách kính cường lực nhẫn phẳng kết hợp với các 


phụ kiện inox tạo nên các khối cabin có tính thẩm mỹ cao, tận dụng ánh sáng tốt. Ngoài 
ra, phòng tắm kính tiêu chuẩn còn giúp cải tạo diện tích nhà tắm bằng khả năng tạo hiệu 


ứng thị giác hiệu quả: Giúp nhà tắm có diện tích rộng đỡ trống trải hơn, nhà tắm nhỏ hẹp 
cảm giác như rộng hơn. 


Öồ Sự bền bỉ 


Vách tắm kính tiêu chuẩn sử dụng chất liệu kính cường lực cao cấp cùng với bộ phụ kiện 
chuyên biệt bằng chất liệu thép không gỉ giúp cho bộ sản phẩm trở nên bền bỉ hơn bao 
giờ hết. 
‹ồ Giá thành hợp lý 

Đối với những người có yêu cầu không cao về tính thẩm mỹ, tính mới lạ hay ngân sách tài 
chính có giới hạn thì vách tắm kính tiêu chuẩn là sự lựa chọn tối ưu. Bộ phụ kiện vách 
tắm kính phân khúc tiêu chuẩn rẻ hơn hàng phân khúc rất nhiều, hàng cao cấp có giá cao 
trung bình giao động từ 3 đến hơn 10 lần. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sở hữu một căn 


phòng tắm lộng lẫy, khác biệt, đẳng cấp thì nên cân nhắc lựa chọn sản phẩm cao cấp giá 
cao. 


Phân loại phòng tắm kính tiêu chuẩn 
Theo kết cấu đóng mở 


Dựa trên kiểu đóng/mở cho vách tắm kính nói chung thì khá nhiều kiểu kết cấu như: Mở 
quay, cửa lùa, xếp trượt, trục xoay,...tuy nhiên ở phân khúc tiêu chuẩn thì chỉ phổ biến 
loại kết cấu cửa mở quay và cửa lùa. 


Vách tắm kính cửa mở quay 


Kết cấu này sử dụng bản lề với ưu điểm nổi bật là vận hành êm ái, độ kín khít rất cao, 
chăn nước và cách âm tuyệt vời. 


Nhược điểm chính của kết cấu phòng tắm kính cửa mở quay là cần nhiều không gian 
trống ở phía mở, phù hợp với không gian có diện tích lớn hơn. 


Ảnh vách tắm kính tiêu chuẩn cửa mở quay 


Vách tắm kính tiêu chuẩn cửa lùa 


Phòng tắm kính cửa lùa có kiểu dáng sang trọng, chắc chắn giúp tôn lên sự vững trãi và 
an toàn cho những công trình. Ngoài ra, kết cấu cửa lùa được yêu thích vì có thể giúp tối 
ưu diện tích rất hiệu quả nên cực kỳ phù hợp với những công trình có diện tích không đủ 


HIWIN' 


GIVING YOU AÁ COMFORTABLE LIFE 


BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT CABIN TẮM 


rộng rãi. 
Cabin kính tiêu chuẩn của trượt 
Theo góc độ mở cửa 


Cabin vách tắm kính tiêu chuẩn 90 độ 


Đây là kết cấu cabin vách tắm kính sử dụng loại bản lề mở quay 90 độ, phân chia thành 
90 độ kính - kính( bản lề gắn trực tiếp với tấm kính fix) và 90 độ kính tường (bản lề được 
cố định trực tiếp với cu 


HIWIN' 


GIVING YOU A COMFORTABLELIFE 4 


lì h hì 


đt J 


` 


H l0hà + 


lj 


Ai 
f4 
/ ti 
4I\/@Ð\ ly! (II 


4 
#ã 


Mẫu phòng tắm kính tiêu chuẩn 90 độ kính - kính 


Cabin vách tắm kính 135 độ 


Đây là kết cấu cabin sử dụng bản lề quay góc vát 135 độ nên thường được gọi là kết cấu 
vách tắm kính vát góc. Ưu điểm của kết cấu này là giúp tận dụng được các góc trong nhà 
tắm, tối ưu diện tích hiệu quả. 


Ảnh phòng tắm kính tiêu chuẩn kết cấu 135 độ 


Phòng tắm kính 180 độ tiêu chuẩn 


Cabin phòng tắm kính 180 độ sử dụng bản lề có góc mở 180 độ mang đến góc mở lớn, 
tạo sự khoáng đạt cho công trình và sự thoải mái cho người sử dụng. 


-HIWÍ 


6lVING YOU A COMFORTABLE LIFE 


Kết cấu phòng tắm 180 độ 
Kích thước phòng tắm kính tiêu chuẩn là bao nhiêu 


Kích thước phổ thông 


Tùy theo nhu cầu của gia chủ, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt nhà tắm kính với kích 
thước khác nhau. Nhưng, hầu hết hiện nay vách tắm kính được thi công và lắp đặt dao 
động trong khoảng. 


5e Về chiều cao: 
Vách tắm kính thông thường sẽ có chiều cao trong khoảng từ 1,8-2,2m là hợp lý. Đây là 


kích thước tiêu chuẩn để có thể đảm bảo vách tắm không chạm trần, ngạt khí khi dùng 
bình nóng/lạnh. 


5e Về chiều rộng: 


Kích thước vách tắm kính vuông 0,8x0,8m là phù hợp. Nếu không gian rộng hơn vẫn có 
thể chọn các kích thước 0,9x0,9m, 1x1m,... Còn đối với phòng tắm kính hình chữ nhật, 
các kích thước phù hợp là 1,2x0,9mm, 1,2x8m. 


€IVIN, YOU A CÔMIOETASLL LIẾI 


Kích thước vách tắm kính phổ thông có chiều cao từ 1,8m-2m 


Đây là các kích thước thông dụng, phù hợp với nhiều công trình, dự án, không phải quy 
chuẩn cố định. 


Kích thước lớn 


Vách tắm kính lớn thường có diện tích từ 2,2m? trở lên. Loại kích thước này thường phù 
hợp với những công trình có diện tích khu vệ sinh rộng rãi, đây thực sự là một không gian 
lý tưởng để tận hưởng, rũ bỏ được mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. 


=3 
IWIN l 
6IVING YOU A COAAFORTABIE LI/C 


'{ 


Vách tắm kính lớn mang đến phạm vi sử dụng rộng rãi 


Kích thước nhỏ 


Thông thường, phòng tắm kính nhỏ có diện tích dưới 1,8m?, thậm chí nhiều trường hợp do 
khu vệ sinh quá nhỏ các gia đình chỉ sử dụng vách tắm kính có diện tích khoảng 0,8m? 
hay 0,9m”... 


Tuy nhiên, Hiwin khuyên bạn nên dành tối thiểu một diện tích khoảng 1m? để có thể sử 
dụng một cách thoải mái nhất. Việc cố gắng thiết kế nhỏ hơn, sẽ dễ khiến cho không gian 
trở nên bị bó hẹp, chật chội, gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. 


Tại sao nên lựa chọn vách tắm kính tiêu chuẩn 
HIWIN? 


Với tiêu chí mang đến cho khách hàng sự tiện nghi, an tâm về chất lượng, không lo về 


giá, 


là đơn vị cung cấp vách tắm kính tiêu chuẩn hàng đầu hiện nay. 


Chúng tôi đảm bảo mang đến khách hàng các dịch vụ chất lượng nhất, Hiwin sẽ hỗ trợ 
quý khách hàng từ khâu từ khảo sát công trình, tư vấn, báo giá, cho đến hỗ trợ bảo hành, 


Hiwin dẫn đầu thị trường vách tắm kính 


Những lý do bạn nên chọn vách tắm kính tiêu chuẩn của Hiwin: 


Cam kết sản xuất và cung ứng các sản phẩm chất lượng, có kiểm chứng chất 
lượng, có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng. 

Giá cả cạnh tranh, nhiều khuyến mại, có chính sách ưu đãi riêng cho sản phẩm 
bán lẻ và các khách hàng mua số lượng lớn 

Hiwin dẫn đầu và định hướng thị trường về chất lượng sản phẩm, mẫu mã, kiểu 
dáng, chất liệu sản phẩm vách tắm kính, phụ kiện, thiết bị vệ sinh,.. 

Cung cấp đây đủ, đa dạng và đồng bộ sản phẩm phụ kiện, thiết bị vệ sinh như: 
vách tắm kính, phụ kiện nhà tắm, phụ kiện bếp, phụ kiện nhôm kính, thiết bị vệ 
sinh,... 

Vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo kịp tiến độ cho công trình của khách hàng 

Đội ngũ tư vấn có chuyên môn cao, với kiến thức sâu rộng về nội thất, đã thực 
hiện rất nhiều dự án lớn của GAMUDA, Lotte, Hòa Bình, Ricons, Văn Phú Invest, 
Vingroup, Tân Hoàng Minh, Sun Group, BIM Group, FLC,.. 


>>>Xem thêm: 


Một số thông tin về danh mục vách tắm kính tiêu chuẩn Hiwin. Hi vọng, sẽ giúp ích 
được cho quý khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Để nhận tư vấn và báo 
giá chi tiết về các sản phẩm vách tắm kính tiêu chuẩn đến cao cấp cũng các phụ kiện, 
thiết bị vệ sinh, phụ kiện bếp,..xin vui lòng liên hệ ngay với Hiwin. 

Thông tin liên hệ 

CÔNG TY TNHH HIWIN HONGKONG 

Địa chỉ miền Bắc: Tầng 3, tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 

Địa chỉ miền Nam: Số 12 Phan Huy Thực, Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM 

Website: http://hiwinvietnam.vn 


Facebook: https://www.facebook.com/hiwinvietnam.vn 


Hotline: 1900571296 


Email: sales@hiwin.com.hk 


